Tình trạng thât nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và... 


lofó6 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


teonomy & Ferecast Reia ®)nìÏ Ï ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Tình trạng thất nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2020-2022 
10:56 | 23/09/2024 


[HãrÄ Tình trạng thất nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là vấn đề nan giải 
cần được nghiên cứu thấu đáo để đưa ra giải pháp phù hợp. 


ThS. Nguyễn Quang Tuấn 
Viện Xã hội học 
Email: ngtuanios@gmail.com 
Tóm tắt 


Bài viết phân tích tình trạng thất nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trong giai đoạn 
2020-2022 với mục đích chính để làm việc. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Điều tra Lao động việc làm (ĐTLĐVL) của Tổng 
cục Thống kê các năm 2020 và 2022. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy: số lượng lao động di cư thất nghiệp đã giảm dần 
từ năm 2020 đến 2022, tuy nhiên, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhóm 
lao động di cư thất nghiệp chủ yếu là nam giới trẻ tuổi, chưa kết hôn, có trình độ học vấn trung học phổ thông, sơ cấp, trung 
cấp và sống ở khu vực nông thôn. 


Từ khóa: thất nghiệp, việc làm, lao động di cư, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 
Summary 


The article analyzes the unemploymenrt situation of migrant workers who moved to the North Central and Central Coastal 
regions during the 2020-2022 period with the primary purpose of seeking employment. The study utilizes data from the 
Labor Force Survey (LFS) conducted by the General Statistics Office in 2020 and 2022. The data analysis results indicate 
that the number of unemployed migrant workers gradually decreased from 2020 to 2022. However, the North Central and 
Central Coastal regions still face numerous challenges. The unemployed migrant workforce mainly consists of young, 
unmarried males with high school, elementary, or intermediate vocational education and living in rural areas. 


Keywords: unemployment, employment, migrant workers, North Central and Central Coastal Region 
GIỚI THIỆU 


Vấn đề việc làm và thất nghiệp luôn là một trong những thách thức kinh tế - xã hội được nhiều quốc gia quan tâm, trong đó 
có Việt Nam. Trong những năm gần đây, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong giai đoạn đại 
dịch Covid-19 diễn ra. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động đã tăng từ 2,17% vào năm 
2019 lên 2,48% vào năm 2020 và tiếp tục đạt đỉnh 3,20% vào năm 2021 trước khi giảm nhẹ xuống 2,32% vào quý IV năm 
2022. Đáng chú ý, lao động di cư = một nhóm dễ bị tổn thương trên thị trường lao động, luôn phải đối mặt với nguy cơ thất 
nghiệp cao hơn đáng kể so với các nhóm lao động khác. Trong năm 2021, có khoảng 59,9 nghìn người di cư thất nghiệp tại 
Việt Nam, chiếm 4,0% tổng số người thất nghiệp trong cả nước. Tỷ lệ thất nghiệp của người di cư là 8,83%, cao gấp hơn ba 
lần so với tỷ lệ thất nghiệp của dân số từ 15 tuổi trở lên (2,94%). Đặc biệt, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 
vùng có có tỷ lệ người di cư thất nghiệp cao nhất trong số người di cư (Tổng cục Thống kê, 2022). 


Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về tình trạng thất nghiệp của lao động di cư, song các nghiên cứu mới chỉ mô tả tình trạng 
thất nghiệp của lao động di cư từ các tỉnh/thành phố khác đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Trong khi đó, 
các nghiên cứu tập trung vào nhóm lao động di cư với mục đích chính là làm việc cùng với việc nhận diện họ là ai, những 
khác biệt giữa các nhóm xã hội của lao động di cư thất nghiệp và những vấn đề đặt ra đối với tình trạng thất nghiệp của 
nhóm lao động di cư này vẫn còn là một khoảng trống cần được làm rõ. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT 


Trong bài viết này, lao động di cư (hay còn được gọi là lao động nhập cư) được xác định là những người từ đủ 15 tuổi trở lên 
di chuyển từ tỉnh/thành phố khác đến các tỉnh/thành phố thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trong khoảng 
thời gian dưới 5 năm tính đến thời điểm điều tra, với mục đích chính là để làm việc. 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/prnt_article&i=29813 


9/23/2024, 11:58 AM 


Tình trạng thât nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29813 


Thất nghiệp trong bài viết này được hiểu là những người không có việc làm từ một giờ trở lên để nhận tiên công/tiên lương 
và không làm các công việc tự làm cho gia đình và công việc sản xuất, kinh doanh để tạo ra thu nhập trong vòng 7 ngày 
trước thời điểm điều tra, đồng thời có các hoạt động tìm kiếm việc làm trong 30 ngày trước thời điểm điều tra và sẵn sàng 
làm việc ngay khi có cơ hội việc làm trong vòng 2 tuần sau thời điểm điều tra. 


Bài viết sử dụng số liệu ĐTLĐVL năm 2020 và 2022 của Tổng cục Thống kê để phân tích tình trạng thất nghiệp của lao động 
di cư từ tỉnh/thành phố khác đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, với mục đích chính làm việc (gọi tắt là lao 
động di cư), cũng như nhận diện họ là ai và những khác biệt giữa các nhóm xã hội của nhóm lao động di cư thất nghiệp này. 
Bài viết không sử dụng bộ số liệu ĐTLĐVL năm 2021, do bộ số liệu này không có câu hỏi về mục đích chính di chuyển đến 
vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung giống như các bộ số liệu ĐTLĐVL năm 2020 và 2022, do đó, tác giả không thể 
lọc được số liệu những người lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với mục đích chính là để làm 
việc theo khái niệm. 


Trước khi tiến hành phân tích số liệu, tác giả sử dụng các kỹ thuật để lọc dữ liệu từ bộ số liệu gốc ĐTLĐVL năm 2020 và 
2022, dựa trên các đặc điểm, bao gồm: những người di cư dưới 5 năm; những người di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 
hải miền Trung với mục đích chính là làm việc; những người thất nghiệp theo định nghĩa, bao gồm: những người không làm 
việc trong 7 ngày trước thời điểm điều tra, không tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo ra thu nhập, không tham 
gia hoạt động sản xuất nông nghiệp, có hoạt động tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc trong vòng 2 tuần tới tính từ thời 
điểm điều tra. 


THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG DI CƯ THẤT NGHIỆP VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG GIAI ĐOẠN 
2020-2022 


Đặc điểm xã hội và nhân khẩu học của lao động di cư thất nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 


Phân tích số liệu ĐTLĐVL các năm 2020, 2022 cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, số lượng người di cư 
đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với mục đích chính để làm việc đã có sự suy giảm đáng kể. Cụ thể, năm 
2020 có 18.504 người di cư đến khu vực này, tuy nhiên, đến năm 2022, con số này giảm xuống còn 13.837 người. Số lượng 
ao động di cư thất nghiệp tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung cũng giảm dần, từ 1.744 người (chiếm 9,4% trong 
ổng số người di cư) xuống còn 1.011 người (chiếm 7,3% trong tổng số người di cư). 


Kết quả phân tích đặc điểm lao động di cư thất nghiệp (Bảng 1) cho thấy: 


¡) Giới tính: Nếu như trong năm 2020, lao động di cư thất nghiệp chủ yếu là nữ giới, chiếm 77,9%, thì đến năm 2022, xu 
hướng đã đổi chiều, khi số lao động di cư thất nghiệp chiếm đa số trong năm 2022 lại là nam giới, tương ứng với 90,8%. 


ii) Nhóm tuổi: Trong năm 2020, lao động di cư thất nghiệp chủ yếu là nhóm trẻ tuổi (79,5% cho nhóm từ 15-24 tuổi), tuy 
nhiên, đến năm 2022, xu hướng này lại trở nên phổ biến hơn ở các nhóm tuổi cao hơn (cao nhất là 48,8% cho nhóm 25-29 
uổi; nhóm lao động di cư thất nghiệp từ 30 tuổi trở lên là 22/7%). 


`— 


Tình trạng hôn nhân: Lao động di cư thất nghiệp giai đoạn 2020-2022 phổ biến ở nhóm chưa có vợ/chồng. 


iv) Học vấn: trong số lao động di cư thất nghiệp giai đoạn 2020-2022, chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm có trình độ THPT; sơ 
cấp, trung cấp, với 44,4% vào năm 2020 và 69,8% vào năm 2022. Nhóm lao động di cư thất nghiệp có trình độ cao đẳng, đại 
học cũng tương đối cao. 


v) Khu vực sinh sống: Lao động di cư thất nghiệp chủ yếu sống ở khu vực thành thị (năm 2020), tuy nhiên, đến năm 2022, 
người lao động di cư thất nghiệp lại chủ yếu sống ở khu vực nông thôn. 


vỉ) Vùng xuất cư: lao động di cư thất nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung phổ biến là những người đến từ 
vùng Đông Nam Bộ. 


Bảng 1: Đặc điểm của lao động di cư thất nghiệp đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2020-2022 


(%) 
Đặc điểm 2020 2022 
Nam 22 Í 90,8 
Giới tính 
Nữ 779 9,2 
15-24 79,5 28,5 
Nhóm tuổi 25-29 11/7 48,8 
30+ 8/7 22,7 
Tình trạng hôn nhân Chưa vợ/chồng 82,0 722 
Có vợ/chồng 12,8 27,8 


2of6 9/23/2024. 11:58 AM 


Tình trạng thât nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và... 


3of6 


Dưới THPT 11,8 0 
Học vấn THPT, sơ cấp, trung cấp 44,4 69,8 

Cao đẳng, đại học 438 30,2 

Thành thị 62,2 9# 
Khu vực sinh sống 

Nông thôn 378 623 

Trung du miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng 11,8 36,1 
Vùng xuất cư Tây Nguyên HH 0 

Đông Nam Bộ 76,9 63,9 
Tổng số lao động di cư thất nghiệp (người) 1.744 1.011 


Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả 
Lao động di cư thất nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung phân theo tỉnh, thành phố 


Phân tích tình trạng thất nghiệp của lao động di cư theo tỉnh/thành phố tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung cho 
thấy, trong năm 2020, Thanh Hóa, Phú Yên, Nghệ An và TP. Đà Nẵng là những tỉnh/thành phố có tỷ lệ lao động di cư thất 
nghiệp cao. Trong khi đó, trong năm 2022, số lao động di cư thất nghiệp tại các tỉnh Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Bình Thuận và 
Quảng Trị lại tương đối cao (Bảng 2). 


Bảng 2: Cơ cấu lao động di cư thất nghiệp phân theo tỉnh/thành phố trong tổng số lao động di cư thất nghiệp vùng Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, giai đoạn 2020-2022 (%) 


Tỉnh/thành phố 2020 2022 
Thanh Hóa 259 278 
Nghệ An 11,8 0 
Quảng Bình 5.9 0 
Quảng Trị 9,8 92 
TP. Đà Nẵng T8 0 
Quảng Ngãi 0 34,5 
Bình Định 7,0 0 
Phú Yên 129 0 
Ninh Thuận 8,7 6,7 
Bình Thuận 6,7 21,8 
Tổng số (%) 100 100 
Tổng số lao động di cư thất nghiệp (người) 1.744 1.011 


Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả 


Trong năm 2020, Thanh Hóa, Phú Yên, Nghệ An và TP. Đà Nẵng là những địa phương có tỷ lệ thất nghiệp cao đối với lao 
động di cư. Đại dịch Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch, như: sụt giảm mạnh số lượng khách du 
jch quốc tế và nội địa, xu hướng các doanh nghiệp du lịch đóng cửa tăng lên và số lượng lớn nhân sự bị cắt giảm và/hoặc 
nghỉ không lương, giảm lương. TP. Đà Nẵng với vị trí là một trung tâm kinh tế và du lịch lớn của khu vực miền Trung đã chịu 
ác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng khi ngành du lịch và dịch vụ bị đóng băng 
Nguyễn Anh Tuấn 2020; Phạm Trương Hoàng và cộng sự, 2020). Trong năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 đã tạo ra 
nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền klinh tế, những chính sách hỗ trợ tài chính và việc làm ngắn 
hạn của Chính phủ đã phần nào giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp tạm thời. Điển hình như Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 
09/04/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 


ăm 2022, Thanh Hóa tiếp tục là một điểm nóng về thất nghiệp, cho thấy những thách thức dài hạn của tỉnh này trong việc 
ổn định thị trường lao động và thu hút đầu tư. Dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra những tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh nói chung, sản xuất công nghiệp nói riêng, nhất là đợt dịch lần thứ tư tại Thanh Hóa. Hoạt động dịch vụ lưu trú, 
ăn uống, du lịch lữ hành phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch đã ảnh hưởng bất lợi đến kết quả sản 
xuất (Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, 2021). Quảng Ngãi và Bình Thuận là cũng hai tỉnh có tỷ lệ lao động di cư thất nghiệp 
cao. Một trong những lý do chính có thể xuất phát từ các tác động của đại dịch Covid-19 và các thay đổi liên quan đến 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29813 


9/23/2024. 11:58 AM 


Tình trạng thât nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và... 


4of6 


chuỗi cung ứng lao động, cũng như sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế của 2 địa phương này. Các doanh nghiệp, đặc biệt là 
những ngành phụ thuộc vào xuất khẩu hoặc du lịch, đã phải đối mặt với khó khăn trong việc hồi phục và duy trì việc làm. 
Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi từng bước được phục hồi trong năm 2022, tuy nhiên, các doanh 
nghiệp sản xuất còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi sau dịch Covid-19; trong đó, nhiều doanh nghiệp ngừng 
kinh doanh và giải thể đã có những tác động đến người lao động. Tương tự, tại Bình Thuận, bên cạnh những điểm sáng 
trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, quá trình phục hồi kinh tế - xã hội vẫn còn chậm, sản xuất công 
nghiệp còn nhiều khó khăn, hoạt động du lịch tuy có phục hồi, nhưng số lượng khách đến và doanh thu vẫn giảm so với giai 
đoạn trước khi xảy ra đại dịch. 


Lao động di cư thất nghiệp phân theo loại hình di cư 


Tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, lao động di cư thất nghiệp chủ yếu là nhóm có thời gian di cư từ 1 năm đến 
dưới 5 năm, trong khi các nhóm di cư từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và nhóm di cư dưới 6 tháng thất nghiệp không quá phổ 
biến (Bảng 3). 


Bảng 3: Tỷ lệ lao động di cư thất nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung phân theo loại hình di cư, giai 
đoạn 2020-2022 (%) 


Loại hình di cư 2020 2022 
Di cư dưới 6 tháng 22/0) 14,3 
Di cư 6-dưới 12 tháng 9,0 0 
Di cư 1-dưới 5 năm 69,0 85,7 
Tổng số lao động di cư thất nghiệp (người) 1.744 1.011 


Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả 


Đối với nhóm lao động di cư với thời gian từ 1 năm đến dưới 5 năm, nhóm này thường đã qua giai đoạn “thích nghi ban đầu” 
với môi trường sống và làm việc mới. Sau khi vượt qua những khó khăn ban đầu, như tìm kiếm nhà ở và công việc tạm thời, 
họ bắt đầu đối mặt với những thách thức dài hạn hơn, như sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động, đặc biệt là trong 
các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao. Trong khoảng thời gian này, họ cũng có thể phải đối diện với tình trạng hợp đồng lao 
động hết hạn, hoặc bị sa thải do các biến động kinh tế, dẫn đến tình trạng thất nghiệp kéo dài. Ngược lại, nhóm di cư với thời 
gian dưới 6 tháng hoặc từ 6 tháng đến dưới 1 năm thường bao gồm những người mới đến với kỳ vọng và động lực cao, hoặc 
đang trong giai đoạn tạm thời, chưa ổn định về chỗ ở và công việc. Nhiều người trong nhóm này có thể chỉ tạm thời thất 
nghiệp khi mới đến và nhanh chóng tìm được công việc mới do sẵn có nhu cầu tuyển dụng ngắn hạn hoặc công việc tạm 
thời. Ngoài ra, những người di cư trong khoảng thời gian ngắn thường có xu hướng chấp nhận bất kỳ công việc nào, kể cả 
các công việc có mức lương thấp hoặc không đúng với ngành nghề được đào tạo, công việc dành cho lao động phi chính 
thức nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống. 


Nhìn chung, thời gian di cư dài hơn có thể dẫn đến sự gia tăng áp lực trong tìm kiếm việc làm ổn định, nhưng đồng thời, 
cũng làm tăng khả năng gặp phải các rủi ro trên thị trường lao động, chẳng hạn như mất việc do những thay đổi trong 
ngành công nghiệp hoặc khu vực mà họ cư trú. Mặt khác, những người mới di cư có thể linh hoạt hơn trong việc nắm bắt 
các cơ hội ngắn hạn và tạm thời, do họ chưa bị ràng buộc bởi các yếu tố gia đình hoặc các cam kết xã hội khác. Do đó, cần 
thiết phải có các chính sách hỗ trợ và đào tạo cho nhóm lao động di cư lâu năm, giúp họ thích nghi với môi trường làm việc 
mới và giảm thiểu nguy cơ thất nghiệp. 


Lao động di cư thất nghiệp phân theo ngành đào tạo 


Trong giai đoạn 2020-2022, số lượng lao động di cư được đào tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ sơ cấp trở lên tại 
vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thất nghiệp cũng giảm dần, từ 823 người xuống còn 654 người (Bảng 4). 


Theo ngành đào tạo (Nhóm ngành được phân chia căn cứ vào Danh mục Giáo dục, Đào tạo cấp II theo Quyết định số 
01/2017/QĐ-TTg, ngày 17/01/2017 về Ban hành danh mục Giáo dục, Đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân), kết quả tại 
Bảng 4 cho thấy, năm 2020, lao động di cư thất nghiệp chủ yếu là những người được đào tạo trong ngành Y tế và sức khỏe, 
Công nghệ kỹ thuật và Pháp luật. Điêu này có thể xuất phát từ những thách thức mà các ngành này phải đối mặt trong thời 
điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, khi nhu cầu về dịch vụ y tế tăng cao, nhưng các cơ hội việc làm lại bị hạn chế bởi các biện 
pháp phong tỏa và giãn cách xã hội. Đối với ngành Y tế và sức khỏe, Bộ Y tế đã đề cập đến một số nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng nhân viên y tế xin thôi việc, như: áp lực công việc cao trong thời điểm chống dịch Covid-19, lương và chế độ phụ 
cấp thấp, và các áp lực từ phía xã hội, gia đình và người thân (Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, 2022). Đối với ngành Công 
nghệ kỹ thuật và Pháp luật, sự giảm sút về số lượng dự án, hoạt động sản xuất và nhu cầu pháp lý cũng góp phần làm gia 
tăng tỷ lệ thất nghiệp trong các lĩnh vực này. Các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp thuộc khu vực 
công nghiệp - xây dựng, khu vực dịch vụ, dẫn đến thu hẹp quy mô sản sản xuất, thậm chí ngừng hoạt động, giải thể, điều 
này dẫn đến tình trạng cắt giảm lao động (Bùi Thị Hồng, 2020; ILO, 2020; Nguyễn Quốc Việt và Đỗ Thị Hồng Thắm, 2020). 


Trong năm 2022, lao động di cư thất nghiệp chủ yếu là những người được đào tạo ngành Sản xuất và chế biến, Kinh doanh 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29813 


9/23/2024, 11:58 AM 


Tình trạng thât nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và... 


5Sof6 


và quản lý, và ngành Khoa học xã hội, nhân văn và hành vi. Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành Sản xuất và chế biến có 
thể được lý giải bởi những khó khăn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và biến động kinh tế sau đại dịch, dẫn đến sự thu hẹp 
của các cơ sở sản xuất, cũng như giảm nhu cầu lao động trong lĩnh vực này (Nguyễn Bích Lâm, 2022). Ngành Kinh doanh 
và quản lý cũng chịu tác động nặng nề bởi các bất ổn kinh tế, dẫn đến việc cắt giảm nhân sự và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. 
Đối với các ngành Khoa học xã hội, nhân văn và hành vi, sự chuyển dịch ưu tiên trong nhu cầu lao động hướng đến các 
ngành kỹ thuật số và công nghệ có thể đã làm giảm cơ hội việc làm cho những người được đào tạo trong các lĩnh vực này. 


Bảng 4: Tỷ lệ lao động di cư thất nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung theo ngành đào tạo giai đoạn 
2020-2022 (%) 


Ngành đào tạo 2020 2022 
Công nghệ kỹ thuật 19,3 10,4 
Kinh doanh và quản lý 72 2271 
Y tế và sức khỏe 23,9 0 
Pháp luật 18,3 0 
Sản xuất và chế biến 0 Si5),5) 
Khoa học xã hội, nhân văn và hành vi 0 14,2 
Khác SII| 2 0 
Tổng (%) 100 100 
Tổng số lao động di cư được đào tạo chuyên môn thất nghiệp (người) 823 654 


Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả 
GIẢI PHÁP 


Tình trạng thất nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trong giai đoạn 2020-2022 là kết 
quả tất yếu của đại dịch Covid-19, phản ánh sự mất cân đối trong cung - cầu lao động tại khu vực này. Mặc dù tỷ lệ thất 
nghiệp đã có xu hướng giảm, nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết, nhằm cải thiện tình hình việc làm và ổn 
định thu nhập cho người lao động di cư. Những khó khăn này không chỉ bắt nguồn từ những biến động kinh tế do đại dịch, 
mà còn từ nhu cầu cấp thiết trong việc điều chỉnh và tái cấu trúc thị trường lao động của khu vực. Để giải quyết tình trạng 
thất nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, một số giải pháp cụ thể cần được triển 
khai, như: 


Thứ nhất, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm mới và việc làm bền vững. Thực tế khảo sát cho thấy, 
nhóm lao động di cư thất nghiệp chủ yếu thuộc về các nam giới trẻ trong độ tuổi 15-29, chưa kết hôn, có trình độ học vấn từ 
trung học phổ thông đến trung cấp và sống tại các vùng nông thôn. Từ đó, đặt ra nhu cầu bức thiết về việc phát triển các 
ngành kinh tế, đặc biệt phát triển những ngành là tiềm năng, thế mạnh của vùng nhằm tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn. 
Đồng thời, cần triển khai các chương trình đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hiện đại, với trọng tâm 
là các ngành có tiềm năng phát triển, như: nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến. 


Thứ hai, đẩy mạnh thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng (Vuong và Nguyen, 2024). Đại dịch Covid-19 
và những biến động trong thị trường toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 
tư nhân tại một số tỉnh trong khu vực. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp này vượt qua khó khăn và phục hồi sau đại dịch là rất 
quan trọng. Bên cạnh đó, cần có các cơ chế khuyến khích và thu hút đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm 
tạo thêm việc làm và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho khu vực. 


Thứ ba, nhiều lao động di cư thất nghiệp đã được đào tạo chuyên môn nhưng lại chủ yếu tập trung vào một số ngành nghề 
cụ thể. Do đó, các chương trình đào tạo cần được điều chỉnh để đáp ứng sự đa dạng của thị trường lao động. Điều này bao 
gồm việc mở rộng đào tạo trong các lĩnh vực mới nổi và có nhu cầu cao, cùng với việc phát triển các kỹ năng mềm và kỹ 
năng linh hoạt để người lao động có thể chuyển đổi giữa các ngành nghề một cách dễ dàng. Ngoài ra, việc mở rộng các 
dịch vụ tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề cũng là một yếu tố cần thiết để giúp người lao động tận dụng tốt hơn 
kỹ năng chuyên môn của mình khi thị trường lao động thay đổi./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Bùi Thị Hồng (2020), Tình hình lao động việc làm ở Việt Nam dưới tác động của dịch Covid-19, Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội. 


2. Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (2022), 18 tháng có 9.680 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc: Bộ Y tế chỉ ra 4 nguyên nhân 
chính, truy cập từ https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/18-thang-co-9-680-nhan-vien- 
y-te-xin-thoi-viec-bo-viec-bo-y-te-chi-ra-4-nguyen-nhan-chinh. 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29813 


9/23/2024, 11:58 AM 


Tình trạng thât nghiệp của lao động di cư đến vùng Bắc Trung Bộ và... 


6of6 


3. Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận (2022), Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2022. 


4. Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa (2021), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. 


5. ILO (2020), Đánh giá nhanh tác động của đại dịch Covid-19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh 
tế chính: Ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi. 


6. Nguyễn Anh Tuấn (2020), Tác động của Covid-19 đối với ngành du lịch Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 


7. Nguyễn Bích Lâm (2022), Nhận diện xu hướng tái định hình chuỗi cung ứng toàn câu. Báo điện tử Chính phủ: Xây dựng 
chính sách, pháp luật, truy cập từ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/xu-huong-tai-dinh-hinh-chuoi-cung-ung-toan-cau- 
va-nhung-tac-dong-den-kinh-te-viet-nam-119220705134858721.htm. 


8. Nguyễn Quốc Việt và Đỗ Thị Hồng Thắm (2020), Tác động của Covid-19 tới sự phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội. 


9. Phạm Trương Hoàng, Trần Huy Đức, Ngô Đức Anh (2020), Tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành du lịch Việt Nam và 
các giải pháp ứng phó, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 274, 43-53. 


10. UBND tỉnh Quảng Ngãi (2022), Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 
2022; nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. 


11. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Befter Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 


AISDL. 


Ngày nhận bài: 06/9/2024; Ngày phản biện: 12/9/2024; Ngày duyệt đăng: 23/9/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/tinh-trang-that-nghiep-cua-lao-dong-di-cu-den-vung-bac-trung-bo-va-duyen-hai-mien- 
†rung-giai-doan-2020-2022-29813.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29813 


9/23/2024, 11:58 AM 


